





KINH 
A-DI-ĐẢ 


PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ KINH 
[ÂM - NGHĨA] 
DAO TẦN TAM TẠNG PHÁP SƯ CƯU-MA-LA-THẬP DỊCH 


ĐOÀN TRUNG CÒN - NGUYÊN MINH TIẾN Việ dịch uà chú giải 
NGUYÊN MINH HIẾN hiệu đính 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 


NGHI THỨC KHAI KINH 


(Phân nghỉ thức này hhông thuộc Kinh uăn 
nhưng cần tụng niệm trước để tâm thúc được an 
t,nh trước bhi đt uào tụng đọc Kinh Uuăn) 


NIỆM HƯƠNG 
(Thắp đèn đốt hương trầm, đứng ngay ngắn 
chắp tay ngang ngực thâm niệm theo nghỉ thức 
dưới đây.) 
Tịnh pháp giới chân ngôn: 
An lam tóa ha. 
(3 lần) 
Tịnh tam nghiệp chân ngôn: 
Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, 
đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám. 
(3 lần) 


(Chủ lễ thắp 3 cây hương, quỳ ngay ngắn nâng hương 
lên ngưng trán niệm bài Cúng hương sơu đây.) 


CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT 
Nguyện thử diệu hương vân, 
Biến mãn thập phương giới. 
Cúng dường nhất thiết Phật, 
Tôn Pháp, chư Bồ Tát, 

Vô biên Thanh văn chúng, 
Cập nhất thiết thánh hiền. 


KINH A-DI-ĐÀ 


Duyên khởi quang mỉnh đài, 
Xứng tánh tác Phật sự. 
Phổ huân chư chúng sanh, 
Giai phát Bồ-đề tâm, 
Viễn ly chư vọng nghiệp, 
Viên thành vô thượng đạo. 
(Chủ lễ xá 3 xá rồi đọc bài Kỳ nguyện dưới đây.) 


KỲ NGUYÊN 

Tư thời đệ tử chúng đẳng phúng tụng 
kinh chú, xưng tán hồng danh, tập thử 
công đức, nguyện thập phương thường 
trú Tam bảo, Bốn sư Thích-ca Mâu-ni 
Phật, Tiếp Dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật... từ 
bi gia hộ đệ tử... .... Pháp danh... .... phiền 
não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, 
thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách. 
Phổ nguyện âm siêu dương thới, hải yến 
hà thanh, pháp giới chúng sanh tề thành 
Phật đạo. 


(Cắm hương ngay ngắn uòo lư hương rồi đứng 
thẳng chốp tay niệm bài Tún Phật sau đây.) 


NGHI THỨC KHAI KINH 


TÁN PHẬT 
Pháp vương vô thượng tôn, 
Tam giới vô luân thất. 
Thiên nhân chỉ Đạo sư, 
Tứ sanh chỉ từ phụ. 
Ư nhất niệm quy y, 
Năng diệt tam kỳ nghiệp. 
Xưng dương nhược tán thán, 
Ức kiếp mạc năng tận. 


QUÁN TƯỞNG 

Năng lễ sở lễ tánh không tịch, 

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì. 

Ngã thử đạo tràng như đế châu, 

Thập phương chư Phật ảnh hiện trung. 

Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, 

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. 

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô tận hư 

không biến pháp giới quá, biện, vị lai 
thập phương chư Phật, Tôn pháp, Hiền 


thánh tăng thường trú Tam bảo. 
(1 lạy) 


7 


KINH A-DI-ĐÀ 


Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo 
chủ Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương 
lai hạ sanh Di-lặc Tôn Phật, Đại trí Văn- 
thù-sư-lợi Bồ Tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ 
Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn 
Hội Thượng Phật Bồ Tát. 

(1 iạy) 

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây phương 
Cực Lạc Thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà 
Phật, Đại bỉ Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại 
Thế Chí Bồ Tát, Đại nguyện Địa Tạng 
Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng 
Bồ Tát. 

(1 /ay) 
(Từ đây bắt đầu bhai chuông mõ, đại 
chúng đồng tụng.) 


TÁN HƯƠNG 
Lư hương xạ nhiệt, 
Pháp giới mông huân, 
Chư Phật hải hội tất diêu văn, 
Tùy xứ kiết tường vân, 
Thành ý phương ân, 
Chư Phật hiện toàn thân. 


NGHI THỨC KHAI KINH 


Nam-mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma- 
ha-tát. 


(3 lần) 

CHÚ ĐẠI BI 
Nam-mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. 
(3 lần) 


Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bỉ 
tâm đà-la-n1. 

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. 
Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát 
ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đóa 
bà da, ma ha ca lô nỉ ca da. Án, tát bàn ra 
phạt duệ, số đát na đát tỏa. 

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a rị 
da bà lô kiết đế, thất phật ra lăng đà bà. 

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha 
bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a 
thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma 
phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, 
lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề 
tát đóa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê 


9 


KINH A-DI-ĐÀ 


ma hê, rị đà dựng cu lô cu lô, kiết mông 
độ lô độ lô, phạt xà da dế, ma ha phạt xà 
da đế, đà ra đà ra, địa rị nỉ, thất Phật ra 
da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục 
đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm 
Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra 
xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, 
ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề 
dạ bề để dạ, bô đà dạ bê đà dạ, đi đế rị 
dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma 
na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha 
tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất 
bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà 
ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a 
mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất 
đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta 
bà ha. Ba đà ma yết, tất đà dạ, ta bà ha. 
Na ra cần trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma 
bà ly thắng yết ra dạ, ta bà ha. 


Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. 
Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bàn 
ra dạ, ta bà ha. 


10 


NGHI THỨC KHAI KINH 


Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, 
ta bà ha. 2 iâ„) 
Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 
(3 lần) 
KHAI KINH KỆ 
Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, 
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, 
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, 
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. 
Nam-mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. 
(3 lần) 


11 


PHẦN DỊCH ÂM 


A-DI-ĐÀ KINH 


[PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ KINH] 
(Dao Tân Tơm Tạng Pháp Sư Cưu-ma-la-thập dịch) 


Như thị ngã văn: Nhất thời, Phật tại 
Xá-vệ quốc, Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên, dữ 
đại ty-kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập 
nhân câu. Giai thị đại A-la-hán, chúng sở 
tri thức: Trưởng lão Xá-lợi-phất, Ma-ha 
Mụuc-kiền-liên, Ma-ha Ca-diếp, Ma-ha Ca- 
chiên-diên, Ma-ha Câu-hy-la, Ly-bà-đa, 
Châu-ly-bàn-đà-già, Nan-đà, A-nan-đà, 
La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu- 
lô-phả-la-đọa, Ca-lưu-đà-di, Ma-ha Kiếp- 
tân-na, Bạc-câu-la, A-nậu-lâu-đà. Như thị 
đẳng chư đại đệ tử. 

Tỉnh chư Bồ Tát Ma-ha-tát: Văn-thù- 
sư-ly Pháp vương tử, A-dật-đa Bồ Tát, 
Càn-đà-ha-đề Bồ Tát, Thường Tỉnh Tấn 
Bồ Tát, dữ như thị đẳng chư đại Bồ Tát, 


12 


PHẦN DỊCH ÂM 


cập Thích-đề-hoàn-nhân đẳng, vô lượng 
chư thiên đại chúng câu. 

Nhĩ thời, Phật cáo Trưởng lão Xá-lợi- 
phất: Tùng thị tây phương quá thập vạn 
ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực 
Lạc. Kỳ độ hữu Phật, hiệu A-di-đà, kim 
hiện tại thuyết pháp. 

Xá-lợi-phất! Bỉ độ hà cố danh vi Cực 
Lạc? Kỳ quốc chúng sanh, vô hữu chúng 
khổ, đãn thọ chư lạc, cố danh Cực Lạc. 

Hựu Xá-lợi-phất! Cực Lạc quốc độ, 
thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, 
thất trùng hàng thọ, giai thị tứ bảo châu 
táp vi nhiễu. Thị cố bỉ quốc danh vi Cực 
Lạc. 

Hựu Xá-lợi-phất! Cực Lạc quốc độ, 
hữu thất bảo trì, bát công đức thủy, sung 
mãn kỳ trung. Trì để thuần dĩ kim sa bố 
địa. Tứ biên giai đạo, kim, ngân lưu ly, 
pha lê, hiệp thành. Thượng hữu lâu các, 
diệc dĩ kim, ngân, lưu ly, pha lê, xa cử, 
xích châu, mã não, nhỉ nghiêm sức chỉ. 


13 


PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ KINH 


Trì trung liên hoa đại như xa luân, 
thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh 
quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch 
quang, vỉ diệu hương khiết. 

Xá-lợi-phất! Cực Lạc quốc độ thành 
tựu như thị công đức trang nghiêm. 

Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ 
thường tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa, 
trú dạ lục thời vũ thiên Mạn-đà-la hoa. 
Kỳ độ chúng sanh, thường dĩ thanh đán, 
các di y kích, thạnh chúng diệu hoa, cúng 
dường tha phương thập vạn ức Phật. Tức 
dĩ thực thời hoàn đáo bổn quốc, phạn 
thực kinh hành. 

Xá-lợi-phất! Cực Lạc quốc độ thành 
tựu như thị công đức trang nghiêm. 

Phục thứ, Xá-lợi-phất! Bỉ quốc thường 
hữu chủng chủng kỳ diệu tạp sắc chỉ 
điểu: bạch hộc, khổng tước, anh vũ, xá- 
ly, ca-lăng-tần-già, cộng mạng chỉ điểu. 

Thị chư chúng điểu trú dạ lục thời 
xuất hòa nhã âm. Kỳ âm diễn sướng Ngũ 


14 


PHẦN DỊCH ÂM 


căn, Ngũ lực, Thất bồ-đề phần, Bát thánh 
đạo phần, như thị đẳng pháp. Kỳ độ 
chúng sanh văn thị âm dĩ, giai tất niệm 
Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 

Xá-lợi-phất! Nhữ vật vị thử điểu thật 
thị tội báo sở sanh. Sở dĩ giả hà? Bỉ Phật 
quốc độ vô tam ác đạo. 

Xá-lợi-phất! Kỳ Phật quốc độ thượng 
vô ác đạo chỉ danh, hà huống hữu thật? 
Thị chư chúng điểu giai thị A-di-đà Phật 
dục linh pháp âm tuyên lưu, biến hóa sở 
tác. 

Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ vỉ phong 
xuy động chư bảo hàng thọ, cập bảo la 
võng, xuất vi diệu âm, thí như bá thiên 
chúng nhạc đồng thời câu tác. Văn thị âm 
giả, tự nhiên giai sanh niệm Phật, niệm 
Pháp, niệm Tăng chỉ tâm. 

Xá-lợi-phất! Cực Lạc quốc độ thành 
tựu như thị công đức trang nghiêm. 

Xá-lợi-phất! Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật 
hà cố hiệu A-di-đà? 


15 


PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ KINH 


Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quang-minh vô 
lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở 
chướng ngại. Thị cố hiệu vi A-di-đà. 

Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật thọ mạng 
cập kỳ nhân dân,vô lượng vô biên a-tăng- 
kỳ kiếp. Cố danh A-di-đà. 

Xá-lợi-phất! A-di-đà Phật thành Phật 
dĩ lai, ư kim thập kiếp. 

Hựu Xá-lợiphất! Bỉ Phật hữu vô 
lượng vô biên thanh văn đệ tứ, giai A-la- 
hán, phi thị toán số chỉ sở năng tri. Chư 
Bồ Tát chúng diệc phục như thị. 

Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ thành 
tựu như thị công đức trang nghiêm. 

Hựu Xá-lợi-phất! Cực Lạc quốc độ, 
chúng sanh sanh giả, giai thị A-bệ-bạt trí. 
Kỳ trung đa hữu nhất sanh bổ xứ. Kỳ số 
thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chỉ, 
đản khả dĩ vô lượng vô biên a-tăng-kỳ 
kiếp thuyết. 

Xá-lợi-phất! Chúng sanh văn giả, ưng 
đương phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. 


16 


PHẦN DỊCH ÂM 


Sở dĩ giả hà? Đắc dữ như thị chư thượng 
thiện nhân câu hội nhất xứ. 

Xá-lợi-phất! Bất khả dĩ thiểu thiện căn, 
phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. 

Xá-lợi-phất! Nhược hữu thiện nam tử, 
thiện nữ nhân văn thuyết A-di-đà Phật, 
chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, 
nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược 
tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, 
nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. Kỳ 
nhân lâm mạng chung thời, A-di-đà Phật 
dữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Thị 
nhân chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc 
vãng sanh A-di-đà Phật Cực Lạc quốc độ. 

Xá-lợi-phất! Ngã kiến thị lợi cố thuyết 
thứ ngôn. Nhược hữu chúng sanh văn thị 
thuyết giả, ưng đương phát nguyện sanh 
bỉ quốc độ. 

Xá-lợi-phất! Như ngã kim giả tán thán 
A-di-đà Phật, bất khả tư nghị công đức 
chỉ lợi. 

Đông phương diệc hữu A-súc-bệ Phật, 
Tu-di Tướng Phật, Đại Tu-di Phật, Tu-di 


17 


PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ KINH 


Quang Phật, Diệu Âm Phật, như thị đẳng 
Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, 
xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú 
tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành 
thật ngôn: Nhữ đẳng chúng sanh đương 
tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức 
Nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. 

Xá-lợi-phất! Nam phương thế giới 
hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn 
Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu-di- 
Đăng Phật, Vô Lượng Tỉnh Tấn Phật, như 
thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư 
kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, 
biến phú tam thiên đại thiên thế giới, 
thuyết thành thật ngôn: Nhữ đẳng chúng 
sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư 
nghị công đức Nhất thiết chư Phật sở hộ 
niệm kinh. 

Xá-lợi-phất! Tây phương thế giới, hữu 
Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng 
Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang 
Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, 
Tịnh Quang Phật, như thị đẳng Hằng 


18 


PHẦN DỊCH ÂM 


hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất 
quảng trường thiệt tướng, biến phú tam 
thiên đại thiên thế giới, thuyết thành 
thật ngôn: 

Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị 
xưng tán bất khả tư nghị công đức Nhất 
thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. 

Xá-lợi-phất! Bắc phương thế giới, hữu 
Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan 
Trở Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh 
Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư 
Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường 
thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên 
thế giới, thuyết thành thật ngôn: Nhữ 
đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán 
bất khả tư nghị công đức Nhất thiết chư 
Phật sở hộ niệm kinh. 

Xá-lợi-phất! Hạ phương thế giới, hữu 
Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang 
Phật, Đạt-ma Phật, Pháp Tràng Phật, 
Trì Pháp Phật, như thị đẳng Hằng hà sa 
số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng 


19 


PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ KINH 


trường thiệt tướng, biến phú tam thiên 
đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn: 
Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng 
tán bất khả tư nghị công đức Nhất thiết 
chư Phật sở hộ niệm kinh. 

Xá-lợi-phất Thượng phương thế giới 
hữu Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, 
Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, 
Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa 
Nghiêm Thân Phật, Ta-la Thọ Vương 
Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết 
Nghĩa Phật, Như Tu-di Sơn Phật, như thị 
đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ 
quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến 
phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết 
thành thật ngôn: 

Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị 
xưng tán bất khả tư nghị công đức Nhất 
thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. 

Xá-lợi-phất! Ư nhữ ý vân hà? Hà cố 
danh vi: Nhất thiết chư Phật sở hộ niệm 
kinh? 


20 


PHẦN DỊCH ÂM 


Xá-lợi-phất! Nhược hữu thiện nam 
tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh thọ trì 
giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư 
thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai vi nhất 
thiết chư Phật chỉ sở hộ niệm, giai đắc 
bất thối chuyển ư A-nậu-đa-la-tam-miệu 
Tam-bồ-đề. Thị cố Xá-lợi-phất! Nhữ đẳng 
giai đương tín thọ ngã ngữ, cập chư Phật 
sở thuyết. 

Xá-lợi-phất! Nhược hữu nhân dĩ phát 
nguyện, kim phát nguyện, đương phát 
nguyện, dục sanh A-di-đà Phật quốc 
giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thối 
chuyển ư A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ- 
đề, ư bỉ quốc độ nhược dĩ sanh, nhược 
kim sanh, nhược đương sanh. 

Thị cố Xá-lợi-phất! Chư thiện nam tử, 
thiện nữ nhân, nhược hữu tín giả, ưng 
đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ. 

Xá-lợi-phất! Như ngã kim giả xưng 
tán chư Phật bất khả tư nghị công đức, 
bỉ chư Phật đẳng diệc xưng tán ngã bất 


21 


PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ KINH 


khả tư nghị công đức, nhỉ tác thị ngôn: 
“Thích-ca Mâu-ni Phật năng vỉ thậm nan 
hy hữu chỉ sự, năng ư Ta-bà quốc độ ngũ 
trược ác thế: kiếp trược, kiến trược, phiền 
não trược, chúng sanh trược, mạng trược 
trung, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam- 
bồ-đề, vị chư chúng sanh thuyết thị nhất 
thiết thế gian nan tín chỉ pháp.” 

Xá-lợi-phất! Đương tri ngã ư ngũ 
trược ác thế, hành thử nan sự, đắc A-nậu- 
đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, vị nhất thiết 
thế gian thuyết thử nan tín chỉ pháp, thị 
vi thậm nan]! 

Phật thuyết thử kinh dĩ, Xá-lợi-phất 
cập chư tỳ-kheo, nhất thiết thế gian, thiên 
nhân, a-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết, 
hoan hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ. 


PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ KINH 
CHUNG 


22 


PHẦN DỊCH ÂM 


(Kinh uăn đến đây là hết, phân nghị thúc bết 
thúc uà hồi hướng người tụng có thể tùy chọn, 
hoặc thực hành theo như dưới đây.) 


TÁN PHẬT 
Tây phương giáo chủ, 
Tịnh độ năng nhơn, 
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh. 
Phát nguyện thệ hoằng thâm, 
Thượng phẩm thượng sanh, 
Đồng phó Bảo liên thành. 


Nam Mô Tây phương Cực Lạc Thế 
giới Đại từ Đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A-di- 
đà Phật (3 lần) 


CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ 


1. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô An Dưỡng 
quốc, Cực Lạc giới Di-đà Hải hội, Vô 
Lượng Quang Như Lai. 

(1 lạy) 


23 


PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ KINH 


2. 


24 


Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô An Dưỡng 
quốc, Cực Lạc giới Di-đà Hải hội, Vô 
Biên Quang Như Lai. 

(1 iạy) 


. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô An Dưỡng 


quốc, Cực Lạc giới Di-đà Hải hội, Vô 
Ngại Quang Như Lai. 


(1 lạy) 


. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô An Dưỡng 


quốc, Cực Lạc giới Di-đà Hải hội, Vô 
Đối Quang Như Lai. 


(1 lạy) 


. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô An Dưỡng 


quốc, Cực Lạc giới Di-đà Hải hội, Diệm 
Vương Quang Như Lai. 


(1 lạy) 


. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô An Dưỡng 


quốc, Cực Lạc giới Di-đà Hải hội, 
Thanh Tịnh Quang Như Lai. 


(1 lạy) 


PHẦN DỊCH ÂM 


. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô An Dưỡng 
quốc, Cực Lạc giới Di-đà Hải hội, Hoan 
Hỷ Quang Như Lai. 

(1 lạy) 
. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô An Dưỡng 
quốc, Cực Lạc giới Di-đà Hải hội, Trí 
Huệ Quang Như Lai. 

(1 iạy) 
. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô An Dưỡng 
quốc, Cực Lạc giới Di-đà Hải hội, Nan 
Tư Quang Như Lai. 

(1 iạy) 


10. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô An Dưỡng 


quốc, Cực Lạc giới Di-đà Hải hội, Bất 
Đoạn Quang Như Lai. 


(1 lạy) 


11. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô An Dưỡng 


quốc, Cực Lạc giới Di-đà Hải hội, Vô 
Xưng Quang Như Lai. 
(1 lạy) 


25 


PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ KINH 


12. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô An Dưỡng 
quốc, Cực Lạc giới Di-đà Hải hội, Siêu 
Nhật Nguyệt Quang Như Lai. 

(1 lạy) 


MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
TÂM KINH 


Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát- 
nhã ba-la-mật-đa thời chiếu kiến ngũ uẩn 
giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá-lợi tử! Sắc bất dị không, không 
bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức 
thị sắc. Thọ. tưởng, hành, thức diệc phục 
như thị. 

Xá-lợi tứ! Thị chư pháp không tướng, 
bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất 
tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, 
vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, 
tị, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức 


26 


PHẦN DỊCH ÂM 


giới; vô vô minh, diệc vô vô mỉnh tận; nãi 
chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, 
tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. 

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-đỏa y Bát- 
nhã ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại, vô 
quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly 
điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. 
Tam thế chư Phật y Bát-nhã ba-la-mật-đa 
cố, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. 

Cố tri Bát-nhã ba-la-mật-đa thị đại 
thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng 
chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất 
thiết khổ, chân thật bất hư. 

Cố thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa chú, 
tức thuyết chú viết: 

Yết-đế, vết-đế, ba-la-yết-đế, ba-la- 
tăng-yết-đế, Bồ-đề tát-bà-ha. ¿2 /¿n) 


27 


PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ KINH 


VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHÂN NGÔN 


Nam mô A-di-đa bà dạ, đa tha dà đa 
dạ, đa điệt dạ tha. A-di-rị-đô bà tỳ. A-di- 
rị-đa tất đam bà tỳ. A-di-rị-đa tỳ ca lan 
đế. A-di-rị-đa tỳ ca lan đa. Dà đi nị dà dà 
na, chỉ đa ca lệ, ta-bà-ha. 


(3 lân) 


TÁN PHẬT 
A-di-đà Phật thân kim sắc, 
Tướng hảo quang miỉnh vô đẳng luân. 
Bạch hào uyến chuyển ngũ Tu-di, 
Cám mục trừng thanh tứ đại hải. 
Quang trung hóa Phật vô số ức, 
Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên. 
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, 
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. 


Nam mô Tây phương Cực Lạc thế 
giới, Đại từ, Đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A-di- 
đà Phật. 


Nam-mô A-di-đà Phật (/0s iản) 


28 


PHẦN DỊCH ÂM 


Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 


(3 lần) 
Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát 

(3 lần) 
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát 

(3 lần) 
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 

(3 lần) 


SÁM THẬP PHƯƠNG 


Thập phương tam thế Phật, 
A-di-đà đệ nhất. 

Cửu phẩm độ chúng sanh, 
Oai đức vô cùng cực. 

Ngã kim đại quy y, 

Sám-hối tam nghiệp tội, 
Phàm hữu chư phước thiện, 
Chí tâm dụng hồi hướng. 
Nguyện đồng niệm Phật nhân, 
Cảm ứng tùy thời hiện, 

Lâm chung Tây phương cảnh, 


29 


PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ KINH 


Phân minh tại mục tiền. 
Kiến văn giai tỉnh tấn, 
Đồng sanh Cực Lạc quốc. 
Kiến Phật liễu sanh tử, 
Như Phật độ nhất thiết. 

Vô biên phiền não đoạn, 
Vô lượng pháp môn tu, 

Thệ nguyện độ chúng sanh, 
Tổng giai thành Phật đạo. 


Hư không hữu tận, 
Ngã nguyện vô cùng. 
Tình dữ vô tình, 
Đồng viên chủng trí. 


SÁM PHỔ HIẾN 
Nhứt giả lễ kính chư Phật, 
Nhị giả xưng tán Như Lai, 
Tam giả quảng tu cúng-dường, 
Tứ giả sám hối nghiệp chướng, 
Ngũ giả tùy hỷ công-đức, 
Lục giả thỉnh chuyển pháp luân, 


30 


PHẦN DỊCH ÂM 


Thất giả thỉnh Phật trụ thế, 

Bát giả thường tùy học Phật, 

Cửu giả hằng thuận chúng-sanh, 

Thập giả phổ giai hồi hướng. 
Nam-mô Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma- 
ha-tát @ ân) 


HỒI HƯỚNG 


Phúng kinh công đức thù thắng hạnh, 
Vô biên thắng phước giai hồi hướng. 
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, 
Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát. 
Nguyện tiêu tam chướng, trừ phiền não, 
Nguyện đắc trí huệ chân minh liễu. 
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, 
Thế thế thường hành Bồ Tát đạo. 


Nguyện sanh Tây phương, Tịnh độ trung, 
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. 

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, 

Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. 


J1 


PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ KINH 


Nguyện dĩ thử công đức, 
Phổ cập ư nhất thiết, 

Ngã đẳng dữ chúng sanh, 
Giai cộng thành Phật đạo. 


TAM TỰ QUY Y 


Tự quy Phật, đương nguyện chúng 
sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng 
tâm. 

(1 iạy) 

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng 
sanh, thâm nhập Kinh tạng, trí tuệ như 
hải. 

(1 iay) 

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng 
sanh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô 
ngại. 

(1 lay) 


32 


PHẦN DỊCH NGHĨA 


KINH A-DI-ĐÀ 


(Dao Tân, Tam Tạng Pháp Sư Cưu-ma-la-thập dịch) 


Tôi nghe như thế này:' Có một lúc, 
đức Phật ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc,? 
gần thành Xá-vệ,? cùng với các vị đại tỳ- 
kheo tăng, tất cả là một ngàn hai trăm 


1 Như thị ngã văn: Là phần xác tín được đặt ở đầu tất cả các kinh điển theo lời di 
giáo của đức Phật, để xác nhận rằng kinh này do chính đức Phật thuyết dạy và 
được các vị đệ tứ ghi nhớ lại. Chữ “ngã” ở đây thường được hiếu là “tôi”, tức là 
ngài A-nan, người nhắc lại kinh này; nhưng cũng có thế hiếu là “chúng tôi”, tức 
là tất cả các vị tham gia vào việc kết tập kinh điển. 

?. Vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc: thường gọi tắt là Kỳ Viên. Đây là một tinh xá có vườn 
cây bao quanh, tọa lạc tại thành Xá-vệ (Sravasti). Vườn cây này của ông thái tứ Kỳ 
Đà (Jeta), con vua Ba-Tư-Nặc (Prasenajit) hiến cúng, còn ông Trưởng giả Tu-đạt 
(Sudatta), hiệu là Cấp Cô Độc (Anathapindika) bồ vàng ra mua đất để cúng cho 
Tăng-già, nên gọi chung là vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. 

3 Thành Xá-vệ: Tuy bản Hán văn dùng chữ “quốc” (EÌ) (Xá-vệ quốc) nhưng ở 
đây mang nghĩa là thành. Thành Xá vệ (Sravasti) là kinh đô của nước Câu-tát-la 
(Kocala), do vua Ba-tư-nặc (Prasenajit) trị vì. 

*- Đại tỳ-kheo tăng: Những vị tỳ-kheo (Bhiksu) đạo cao đức trọng được tôn xưng là 
đại tỳ-kheo. Tỳ-kheo là người thuộc nam giới xuất gia theo Phật, thọ cụ túc giới, 
chỉ đi khất thực, sống bằng sự cúng dường của bá tánh. Tỳ-kheo, tiếng Phạn là 
Bhiksu, bao hàm bốn nghĩa: 1. Giữ hạnh khất thực thanh tịnh. 2. Phá trừ phiển 
não. 3. Trì giới thanh tịnh. 4. Có thể làm chúng ma khiếp sợ. Tăng, hay Tăng-già, 
tiếng Phạn là Sangha, Hán dịch là Hòa hiệp chúng, nghĩa là nhiều người cùng 
sống chung hòa hợp đế tu hành. Từ ba vị tỳ-kheo trở lên, cùng sống ở một nơi mà 
tu hành gọi là Tăng chúng. 


33 


KINH A-DI-ĐÀ 


năm mươi vị, đều là bậc đại A-la-hán' mà 
ai ai cũng biết, như: Trưởng lão Xá-lợi- 
phất, Đại Muc-kiền-liên, Đại Ca-diếp, Đại 
Ca-chiên-diên, Đại Câu-hy-la, Ly-bà-đa, 
Châu-ly-bàn-đà-già, Nan-đà, A-nan-đà, 
La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu-lô- 
phả-la-đọa, Ca-lưu-đà-di, Đại Kiếp-tân- 
na, Bạc-câu-la, A-nậu-lâu-đà... các vị đệ 
tử lớn như thế. 

Lại có các vị đại Bồ Tát? như: Pháp 
Vương Tử? Văn-thù-sư-ly, Bồ Tát A-dật- 
đa, Bồ Tát Càn-đà-ha-đề, Bồ Tát Thường 


Đại A-la-hán: Vì 1.250 người đệ tử của Phật đều là đại tỳ-kheo, nên các vị ấy đã 

chứng quả A-la-hán. Đại A-la-hán là tiếng tôn xưng vị A-la-hán có công đức lớn 
trong Tăng chúng. A-la-hán (Arhat) có ba nghĩa: 1. Sát tặc: giết giặc, tức là diệt 
trừ phiền não; 2. Ứng cúng: Xứng đáng thọ hưởng sự cúng dường của chư thiên và 
con người, vì có đủ đức độ; 3. Bất sanh: Chẳng phải tái sanh trong sáu nẻo luân 
hồi, sẽ nhập Niết-bàn ngay trong kiếp này. Quả A-la-hán tức là quả thứ tư, cao 
hơn hết trong bốn quả: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán. A-la-hán 
cũng được viết tắt là La-hán. 
Đại Bồ Tát (Bồ Tát Ma-ha-tát): tiếng Phạn là Bodhisattva-Mãhasattva, viết đú là 
Bồ-đề-tát-đỏa Ma-ha-tát-đỏa. Trong đó, chữ Bồ-để Hán dịch là đạo, giác, nghĩa 
là tánh sáng suốt của Phật; chữ tát-đỏa Hán dịch là chúng sanh, hữu tình. Bồ Tát 
hay Bồ-đề-tát-đỏa là chúng sanh đã được giác ngộ; chữ ma-ha Hán dịch là đại, 
nghĩa là lớn, ma-ha-tát là tiếng dùng thêm để tôn xưng, nên Bồ Tát Ma-ha-tát 
có nghĩa chung là Đại Bồ Tát, là bậc có đại nguyện đem lòng từ cứu giúp chúng 
sanh được an vui, đem lòng bi mà cứu vớt cho chúng sanh khói sự khổ não. 

3# Pháp Vương Tử: con của đấng Pháp Vương. Đức Phật được tôn xưng là Pháp 
Vương (Vua của các Pháp), nên các vị Đại Bồ Tát cũng được tôn xưng là Pháp 
Vương Tử. 

+ Bồ Tát A-dật-đa, phiên âm từ tiếng Phạn là Ajita, dịch nghĩa là Vô Năng Thắng, 

tức danh hiệu khác của Bồ Tát Di-lặc. 


¬ 


® 


34 


PHẦN DỊCH NGHĨA 


Tỉnh Tấn... các vị đại Bồ Tát như thế, 
cùng với vua cõi trời là Đế-thích! và vô 
số chư thiên, đại chúng cùng quy tụ. 
Lúc ấy, Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi- 
phất? rằng: “Về phương tây, cách đây 
mười vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên 
là Cực Lạc.3 Ở cõi ấy có đức Phật hiệu 
A-di-đà hiện nay đang thuyết pháp. 


1 Đế-thích: tức Thích-đềể-hoàn-nhân, viết đủ là Thích-ca Đề-hoàn Nhân-đà-la 
(Säkya Déva Indra). Trong đó, chữ Thích-ca Hán dịch là năng nhân, nghĩa là có 
lòng nhân từ, chữ Đề-hoàn Hán dịch là thiên, nghĩa là các vị sống trên cõi trời, 
chư thiên; chữ Nhân-đà-la Hán dịch là chúa, chú, nghĩa là bậc đứng đầu. Trọn 
tên này, Hán dịch là Năng Thiên Chú, nghĩa là vị vua cõi trời có lòng nhân từ. 


® 


Trưởng lão Xá-lợi-phất: Trưởng lão, tiếng Phạn là Sthavira, là tiếng tôn xưng 
vị tỳ-kheo có đức độ, xuất gia tu học đã nhiều năm. Xá-lợi-phất, tiếng Phạn là 
Šãriputra, Hán dịch là Thu tứ. Xá-lợi, tiếng Phạn là Šãri, chỉ loài chim thu, là 
tên bà mẹ, vì bà có cặp mắt đẹp như mắt chim thu. Phất, hay Phất-đát-ra, tiếng 
Phạn là putra, Hán dịch là tử, nghĩa là người con trai. Vì thế có kinh cũng gọi 
ngài là Xá-lợi tử. Xá-lợi-phất được Phật khen ngợi là vị đệ tử có trí huệ bậc nhất 
trong các đệ tử của Phật. 

3 Cực Lạc: tiếng Phạn là SukhävatT, Hán dịch là cực lạc, nghĩa là rất vui sướng. Ở 
nước ấy, người ta sống vô cùng vui sướng, yên ốn, không có sự khố não. Cực Lạc 
là một cõi Tịnh độ, cho nên ở đó người ta hưởng toàn sự trong sạch, vui sướng. 
Còn cõi Ta-bà của chúng ta là một cõi Uế độ, cho nên phải chịu nhiều sự uế tạp, 
khố não. 

A-di-đà: Tiếng Phạn là Amitäbha, Hán dịch là Vô lượng thọ, nghĩa là sống lâu 
vô số kiếp. Khi đức Phật Thích Ca đản sanh, xuất gia, thành đạo và thuyết pháp 
giáo hóa chúng sanh ở cõi Ta-bà thì đức Phật A-di-đà đang thuyết pháp độ sanh 
tại cõi Cực Lạc. Sau khi đức Phật Thích-ca nhập Niết-bàn, cho đến hiện nay và 
vô số kiếp về sau, đức Phật A-di-đà vẫn còn thuyết pháp tại cõi Cực Lạc và tiếp 
dẫn những chúng sanh niệm Phật về cõi ấy, vì đời sống của ngài dài vô số kiếp. 
Trong tôn hiệu đức Phật A-di-đà (T78 f¿), căn cứ vào Phạn âm thì không phải 
âm “di” mà là âm “mi” (Amitäbha). Gần đây Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã có 
nêu ra vấn đề này. Theo tra cứu của chúng tôi thì nguyên nhân đọc sai âm “mi” 
thành âm “di” là do chữ ññj trong âm Hán Việt quen đọc là “di”, trong khi chính 


Đ° 


35 


KINH A-DI-ĐÀ 


“Xá-lợi-phất! Tại sao cõi ấy gọi là Cực 
Lạc? Nơi ấy chúng sanh không có những 
sự khổ não, chỉ hưởng các điều vui sướng, 
nên gọi là Cực Lạc. 

“Lại nữa, Xá-lợi-phất! Nơi cõi Cực 
Lạc, đền đài có bảy lớp lan can, bảy lớp 
lưới bao phủ và bảy hàng cây, thảy đều 
có bốn món báu' vây quanh. Cho nên cõi 
ấy gọi là Cực Lạc. 

“Lại nữa, Xá-lợi-phất! Nơi cõi Cực Lạc 
có ao xây bằng bảy món báu,? trong chứa 
nước có tám công đức. Đáy ao toàn bằng 
cát vàng, bốn phía có những bậc thang 
bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê hợp lại. 
- các từ điển Hán Việt hiện đại vẫn phiên âm chữ này là âm “mí”. (Xin tham kháo 

Từ điển Hán Việt hiện đại do Nguyễn Kim Thản chủ biên, NXB Thế giới - 2000, 
trang 654, dòng 24.) Cách đọc sai này cũng xuất hiện trong nhiều trường hợp 


khác, như trong chú Lục tự đại minh “Án ma-ni bát di hồng” thì Phạn âm là “Om 
mani padme hum“- chữ “ni” trong mani cũng đã bị đọc sai thành âm “di”. 


¬ 


Bốn món báu (tứ bảo), là vàng, bạc, lưu ly, pha lê. 


® 


Bảy món báu (thất bảo), là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não. 


Ẳœ 


Nước có tám công đức (Bát công đức thủy): theo bản dịch của ngài Huyền Trang 
thì tám công đức ấy là: 1. Trừng tịnh: lắng gạn trong sạch; 2. Thanh lãnh: trong 
trẻo mát lạnh; 3. Cam mỹ: mùi vị ngon ngọt ngon; 4. Khinh nhuyễn: nhẹ nhàng 
mềm mại; 5. Nhuận trạch: thấm nhuần tươi mát; 6. An hòa: yên ốn hòa nhã; 7. 
Trừ được đói khát và vô số khổ não; 8. Trưởng dưỡng thân tứ đại, tăng trưởng các 
thiện căn 


36 


PHẦN DỊCH NGHĨA 


Bên trên có những lầu, gác cũng dùng 
vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, 
mã não trang hoàng. Trong ao có hoa sen 
lớn như bánh xe. Hoa xanh tỏa ánh sáng 
xanh, hoa vàng tỏa ánh sáng vàng, hoa 
đỏ tỏa ánh sáng đỏ, hoa trắng tỏa ánh 
sáng trắng. 

“Xá-lợi-phất! Nơi cõi Cực Lạc có đầy 
đủ công đức trang nghiêm như thế. 

“Lại nữa, Xá-lợi-phất! Cõi Phật ấy 
thường trỗi nhạc trời. Mặt đất toàn bằng 
vàng ròng. Ngày đêm sáu thời từ trên 
trời mưa xuống hoa mạn-đà-la.° Chúng 
sanh cõi ấy vào sáng sớm thường trải áo 
hứng lấy hoa quý, mang đi cúng dường 
mười vạn đức Phật ở các phương khác. 


# Đoạn này mô tả bốn loại hoa sen: hoa ưu-bát la màu xanh, hoa câu-vật-đầu màu 
vàng, hoa ba-đầu-ma màu đỏ, hoa phân-đà-ly màu trắng. 

5 Ngày đêm sáu thời: Ngày phân làm ba thời, đêm phân làm ba thời. Kinh Hoa 
Nghiêm, phẩm Thọ lượng chép rằng: Tâm Vương Bồ Tát nói: “Một kiếp ở cõi Ta- 
bà này bằng một ngày một đêm ở cõi Cực Lạc của Phật A-di-đà.” 

5 Hoa mạn-đà-la: Tiếng Phạn là Mandäravas, Hán dịch là Bạch đoàn hoa hay 
Thích ý hoa, là loài hoa màu trắng, mùi rất thơm. Nhìn thấy hoặc ngửi được mùi 
thơm của hoa đều thích ý. 


37 


KINH A-DI-ĐÀ 


Đến giờ ăn' trong ngày liền trở về dùng 
cơm rồi đi kinh hành.? 


“Xá-lợi-phất! Nơi cõi Cực Lạc có đầy 
đủ những công đức trang nghiêm như 


“Lại nữa, Xá-lgi-phất! Cõi ấy thường 
có nhiều loài chỉm xinh đẹp đủ các màu 
sắc, như bạch hộc,° khổng tước, anh võ, 
xá-lợi,° ca-lăng-tần-già/ cộng mạng°... 
Ngày đêm sáu thời, những loài chỉm ấy 


1 Giờ ăn: Thực thời hay Pháp thực thời là giờ ngọ, lúc giữa trưa. Theo giới luật do 
Phật chế định thì vị tỳ-kheo chỉ ăn vào giờ ngọ, khi mặt trời xế bóng thì không 
ăn. 

2 Đi kinh hành: các vị tỳ-kheo sau khi dùng cơm thì đi chậm rãi quanh chùa tháp 
hoặc trong chánh điện. Trong khi đi ấy thường nhiếp tâm cho an định. Sách 
Thích thị yếu lãm chép rằng: Kinh hành có năm sự lợi ích: 1. Vận động cơ thể 
cho khang kiện; 2. Luyện tập cho có sức mạnh; 3. Trừ được nhiều chứng bệnh; 
4. Giúp thêm sự tiêu hóa; 5. Làm cho ý chí thêm kiên cố. 

3 Bạch hạc: Chim hạc trắng, loài chim lông trắng, mồ dài, chân cao, bay xa, kêu 
tiếng lớn và thanh. 

 Khống tước: chim công, loài chim giống như chim trĩ, lông đuôi dài, con trống rất 
đẹp, xòe cánh ra như cái quạt, màu sắc rực rỡ. 

5 Anh võ: chim két, loài chim lông cánh xanh, mỏ ngắn, có thế tập nói được tiếng 
người. 

5 Xá-lợi: chim thu, chim oanh, loài chim có đôi mắt rất trong, hót nghe tiếng thanh 
dịu. 

7 Ca-lăng-tần-già: Tiếng Phạn là Kalaviñka. Ca-lăng: tốt, đẹp. Tần-già: tiếng, âm 
thanh. Loài chim tiếng tốt, trong trẻo. Hán dịch là mỹ âm điếu, diệu thanh điểu. 
Chim này cư trú ở Tuyết sơn, miền bắc Ấn Độ. 

8 Cộng mạng: Tiếng Phạn là Jivajiva (Kỳ-bà), dịch âm là Bà-bà-kỳ-bà, cũng dịch là 
Mạng mạng, hay Sanh sanh. Loài chim tương truyền là một thân có hai đầu. 


38 


PHẦN DỊCH NGHĨA 


hòa tiếng kêu thanh nhã. Tiếng chỉm ấy 
lại thuyết giảng về Năm căn,!' Năm lực,? 
Bảy phần Bồ-đề,3 Tám phần Thánh đạo. 
Chúng sanh ở cõi ấy nghe rồi đều nhớ 
nghĩ đến Phật, Pháp, Tăng. 


1 Năm căn: Năm điều được xem là cội rễ, giúp cho các pháp lành nảy sanh. Đó 
là: 1. Tín căn: lòng tin nơi Tam bảo, vào giáo lý Tứ diệu đế; 2. Tinh tấn căn: lòng 
tỉnh tấn, dõng mãnh tu hành thiện pháp; 3. Niệm căn: lòng nhớ tưởng Tam bảo, 
Phật, Pháp, Tăng; 4. Định căn: thiên định, lòng không tán loạn; 5. Huệ căn: sáng 
suốt, biết rõ sự lý, thông hiếu kinh nghĩa. 


® 


Năm lực: Nhờ có Năm căn mà sanh ra Năm lực: 1. Tín lực: sức mạnh của lòng 
tin; 2. Tỉnh tấn lực: sức mạnh của sự tinh tấn; 3. Niệm lực: sức mạnh của sự tưởng 
niệm, nhớ nghĩ; 4. Định lực: sức mạnh của sự an định; 5. Huệ lực: sức mạnh 
của trí huệ. 

Bảy phần Bồ-đề: Tiếng Phạn là Saptabodhyanga, Hán dịch là Thất giác phần 
hay Thất giác chi. Báy phần này là bảy yếu tố để thành tựu quả Bồ-đề, bao gồm: 
1. Trạch pháp giác chỉ, tiếng Phạn là: Dharmapravicaya, sự phân biệt pháp tốt 
hoặc pháp xấu do trí phán xét của mình; 2. Tỉnh tấn giác chỉ, tiếng Phạn là Virya: 
Đem lòng dõng mãnh mà từ bỏ điều ác, làm điều lành; 3. Hý giác chi, tiếng Phạn 
là PrTti, lòng được vui vẻ; 4. Khinh an giác chỉ, tiếng Phạn là Prasabdhi, lòng nhẹ 
nhàng yên tĩnh, không có sự nặng nhọc bứt rứt; 5. Niệm giác chi, Tiếng Phạn 
là Smrfi, lòng tưởng nhớ Chánh Pháp, Tam bảo; 6. Định giác chỉ, tiếng Phạn là 
Samaädhi, tâm trí an định, không tán loạn; 7. Xả giác chi, Phạn: Upeksä, cũng 
gọi là Hộ giác chỉ: Buông bỏ những vướng mắc, dứt bỏ sự lầm lạc. 


Ẳœ 


Đ> 


Bát thánh đạo phần: Tám phần trong con đường hướng đến giác ngộ, cũng gọi 
là Bát chánh đạo, tám pháp chân chánh, tức là Đạo đế trong Tứ diệu đế, bao 
gồm: 1. Chánh kiến, tiếng Phạn là Sammä-ditthi, chỗ thấy chân chánh, như 
thấy vạn vật là chẳng thật, vô ngã, thấy luân hồi là khổ não...; 2. Chánh tư duy, 
tiếng Phạn là Sammã-sañkappa, suy xét, chiêm nghiệm những lẽ chân chánh; 
3. Chánh ngữ, tiếng Phạn là Sammäväcä, lời nói chân chánh, chẳng nói điều 
phi lý, sai lệch...; 4. Chánh nghiệp, tiếng Phạn là Sammäkammanta, việc làm 
chân chánh, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm; 5. Chánh mạng, 
tiếng Phạn là Sammä-ãjIva, cuộc sống chân chánh, trong sạch, tự nuôi sống 
bằng nghề nghiệp không gây tốn hại đến chúng sanh; 6. Chánh tỉnh tấn, tiếng 
Phạn là Sammä-vãyäãma, dũng mãnh xa lánh phiền não, dũng mãnh tu thiện; 7. 
Chánh niệm, tiếng Phạn là Sammä-sati, lòng niệm tưởng chân chánh, nhớ nghĩ 
những chỗ chánh đáng; 8. Chánh định, tiếng Phạn là Sammä-samädhi: tâm trí 
vào thiển định, không tán loạn, không chạy theo trần cảnh. 


39 


KINH A-DI-ĐÀ 


“Xá-lợiphất! Ông chớ tưởng rằng 
những loài chỉm ấy là do tội báo sanh 
ra. Vì sao vậy? Cõi Phật ấy không có ba 
đường ác.! 

“Xá-lợi-phất! Cõi Phật ấy, đến tên gọi 
ba đường ác còn không có, huống chỉ là 
có thật? Các loài chỉm ấy đều là do đức 
Phật A-di-đà vì muốn cho tiếng thuyết 
pháp được truyền ra khắp nơi nên mới 
biến hóa tạo thành. 


“Xá-lợi-phất! Nơi cõi Phật ấy, gió nhẹ 
lay động những hàng cây báu và lưới báu, 
vang lên tiếng êm dịu vô cùng, như trăm 
ngàn tiếng nhạc cùng hòa nhau trỗi lên. 
Ai nghe được tiếng ấy tự nhiên sanh lòng 
tưởng niệm đến Phật, Pháp, Tăng.? 


1 Ba đường ác: Chúng sanh trong ba cõi thế giới tùy nghiệp lành hoặc dữ của mình, 
sanh vào trong sáu đường: Ba đường lành, Ba đường ác. Ba đường lành là: cõi trời, 
cõi người, cõi a-tu-la. Ba đường ác là: địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. 

? Phật, Pháp, Tăng, tức Tam bảo, hay Ba ngôi báu. Phật, tiếng Phạn là Buddha, viết 
đủ là Phật-đà, Hán dịch là Giác giá, nghĩa là người giác ngộ hoàn toàn. Phật có 
đú 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp trang nghiêm nơi thân thể. Sau khi Phật nhập Niết 
bàn, người ta theo đó mà chế ra những tượng cốt bằng chất kim, bằng cây hoặc 
vẽ hình trên giấy, trên vải đế thờ phụng, nhớ tướng đến Phật; Pháp, tiếng Phạn 
là Dharma, nên cũng đọc theo âm là Đạt-ma, là những giáo lý do Phật truyền 
dạy cho chúng sanh. Sau khi Phật nhập diệt, người ta gom góp những lời dạy của 
Ngài mà chép thành ba tạng Kinh, Luật và Luận để truyền lại; Tăng, tiếng Phạn 


40 


PHẦN DỊCH NGHĨA 


“Xá-lợi-phất! Nơi cõi Cực Lạc có đầy 
đủ công đức trang nghiêm như thế. 


“Này Xá-lợi-phất! Ý ông nghĩ sao? Tại 
sao đức Phật ấy có hiệu là A-di-đà? 


“Xá-lợi-phất! Hào quang của đức Phật 
ấy chiếu sáng vô cùng, soi khắp các cõi 
nước mười phương, không hề ngăn ngại. 
Vì thế nên có hiệu là A-di-đà.! 


“Lại nữa, Xá-lợi-phất! Đời sống của 


đức Phật và nhân dân cõi ấy kéo dài vô 
số a-tăng-kỳ kiếp? nên gọi là A-di-đà. 


là Sangha, viết đú là Tăng-già, Hán dịch là Hòa hiệp chúng, gồm nhiều người tu 
học cùng nhau. Sau khi Phật nhập diệt, Tăng-già là những người tiếp tục tu tập 
và truyển dạy giáo pháp cho chúng sanh. 

1 Ở đây kinh văn đề cập đến các danh hiệu khác của đức Phật A-di-đà. Đó là: Vô 
Lượng Quang Phật: Vì hào quang của ngài là vô lượng, sáng suốt vô lượng, rộng 
lớn vô lượng; Vô Biên Quang Phật: Vì hào quang của ngài là không cùng tận, 
không có bờ bến, chiếu khắp cả các thế giới mười phương; Vô Ngại Quang Phật: 
Vì hào quang của ngài chiếu khắp nơi mà không bị ngăn ngại, soi cả những nơi 
bị che lấp, những cảnh hắc ám. Những chúng sanh nào gặp được hào quang của 
đức Phật A-di-đà, thì ba món độc tham, sân, si liễn bị tiêu diệt, thân thể được 
nhu nhuyễn, tâm ý được hoan lạc, khởi sinh lòng lành. Những chúng sanh trong 
ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gặp được hào quang của ngài tức thì 
hết khố não, khi mạng chung được thoát khỏi ba đường ác. 

? Vô số a-tăng-kỳ kiếp: Cách nói tượng trưng có nghĩa là một quãng thời gian kéo 
dài không thể đo lường, tính đếm. Chữ kiếp nói đú là kiếp-ba (kalpa), chia ra làm 
ba loại: tiếu kiếp, trung kiếp, đại kiếp. Một tiểu kiếp có một ngàn sáu trăm tám 
mươi vạn năm. Một trung kiếp có ba vạn ba ngàn sáu trăm vạn năm. Một đại kiếp 
có mười ba vạn bốn ngàn bốn trăm vạn năm. Nhưng thật ra thì đây là những con 
số mang ý nghĩa tượng trưng hơn là thực sự tính đếm. 


4I 


KINH A-DI-ĐÀ 


“Xá-lợi-phất! Đức A-di-đà thành Phật 
đến nay đã được mười kiếp. 

“Lại nữa, Xá-lợiï-phất! Đức Phật ấy có 
vô số các vị đệ tử Thanh văn,' thảy đều 
là bậc A-la-hán, không thể tính đếm mà 
biết được số lượng. Các vị Bồ Tát cũng 
nhiều như vậy. 

“Xá-lợi-phất! Cõi nước Phật ấy có đầy 
đủ những công đức trang nghiêm như 
thế. 

“Lại nữa, Xá-lợi-phất! Chúng sanh 
được sanh về cõi Cực Lạc đều là những 
bậc không còn thối chuyển,? trong đó có 
nhiều vị chỉ còn một lần sanh nữa là sẽ 
thành Phật. Số ấy rất nhiều, không thể 
lấy sự tính đếm mà biết được, chỉ có thể 
gọi chung là vô số. 

' Thanh văn, tiếng Phạn là Šrãvaka, hàng đệ tứ Phật theo giáo pháp Thanh văn 
thừa, (Srävakayäna), tu tập Tứ diệu đế, chứng đắc các thánh quả từ Tu-đà-hoàn 
cho đến A-la-hán. 

? Bậc không còn thối chuyển, tiếng Phạn là Avaivartika (A-bệ-bat-trí), tức là bậc Bỏ 
Tát không còn thối chuyển trên đường tu học. 


3 Chỉ còn một lần sanh nữa là sẽ thành Phật: Gọi là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, tức là 
những vị Bồ Tát đã tròn quả nguyện, chỉ còn một lần thọ sanh nữa là thành Phật. 


42 


PHẦN DỊCH NGHĨA 


“Xá-lợi-phất! Chúng sanh nghe biết 
rồi, nên phát nguyện sanh về cõi ấy.' Tại 
sao vậy? Để được chung sống với các bậc 
hiền thiện cao thượng. 


“Xá-lợi-phất! Người có ít nhân duyên 
phước đức căn lành? không thể sanh về 
cõi ấy. 

“Xá-lợi-phất! Như những kẻ nam, 
người nữ có lòng lành, nghe giảng nói về 
Phật A-di-đà, bèn chuyên tâm niệm danh 
hiệu ngài, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, 
hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm 
ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất 


! Phát nguyện sanh về cõi ấy: Người đọc kinh điển nói về cõi Cực Lạc của đức 
Phật A-di-đà mà muốn được vãng sanh về đó, trước hết phải phát nguyện. Sau 
khi phát nguyện, thì hết lòng nhớ tưởng đến đức Phật A-di-đà, nhớ tưởng đến thế 
giới Cực Lạc. Nhờ có chí nguyện vững bên, niệm tưởng kiên định nên chắc chắn 
sẽ được vãng sanh về đó. 

? Về căn lành (thiện căn), Thập trụ Tỳ-bà-sa luận có nói đến ba căn lành: chẳng 
tham, chẳng sân, chẳng si. Tất cả pháp lành đều do đó mà nảy sanh. Về phước 
đức, Kinh Quán Vô Lượng Thọ có dạy: “Muốn sanh về cõi ấy, nên tu ba loại 
phước đức. Phước đức thứ nhất là hiếu thảo với cha mẹ, hầu hạ bậc sư trưởng, vì 
lòng từ mà chẳng giết hại, tu mười nghiệp lành; phước đức thứ hai là thọ trì tam 
quy, giữ trọn các giới, chẳng phạm oai nghi; phước đức thứ ba là: phát tâm Bồ- 
để, tin sâu lẽ nhân quả, đọc tụng kinh Đại thừa, khuyến tấn những người tu hành. 


43 


KINH A-DI-ĐÀ 


tâm không tán loạn.!' Người ấy khi lâm 
chung liền thấy đức Phật A-di-đà cùng 
các vị thánh chúng hiện ra trước mắt. 
Khi mạng chung tâm không điên đảo, 
liền được sanh về cõi Cực Lạc của đức 
Phật A-di-đà. 


“Xá-lợi-phất! Ta thấy sự lợi ích đó, 
nên mới giảng nói như vậy. Nếu có chúng 
sanh nào được nghe, nên phát nguyện 
sanh về cõi ấy. 

“Xá-lợi-phất! Cũng như ta nay xưng 
tán lợi ích công đức không thể nghĩ bàn 
của Phật A-di-đà, phương đông lại có 
chư Phật như: Phật A-súc-bệ, Phật Tu-di 
Tướng, Phật Đại Tu-di, Phật Tu-di Quang, 
Phật Diệu Âm..., vô số chư Phật như vậy, 
mỗi vị đều từ cõi nước của mình, hiện 


¬ 


Nhất tâm không tán loạn (Nhất tâm bất loạn) là ý chỉ cốt yếu của toàn quyến 
Kinh A-di-đà này. Chẳng những trong khi ngồi, mà khi đi, khi đứng, khi nằm, 
lúc nào hành giả cũng giữ nơi lòng một câu Nam-mô A-di-đà Phật, lòng tưởng 
nhớ đến đức Phật ấy, không để một tư tưởng nào khác xen vào, đó gọi là nhất 
tâm không tán loạn. 


44 


PHẦN DỊCH NGHĨA 


tướng lưỡi rộng dài bao trùm ba ngàn đại 
thiên thế giới, nói ra lời chân thật này: 
Hết thảy chúng sanh nên tin vào lời xưng 
tán công đức chẳng thể nghĩ bàn của kinh 
mà tất cả chư Phật đều hộ niệm. 

“Xá-lợi-phất! Các thế giới về phương 
nam có chư Phật như: Phật Nhật Nguyệt 
Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại 
Diệm Kiên, Phật Tu-di Đăng, Phật Vô 
Lượng Tỉnh Tấn... vô số chư Phật như 
vậy, mỗi vị đều từ cõi nước của mình, 
hiện tướng lưỡi rộng dài! bao trùm ba 
ngàn đại thiên thế giới, nói ra lời chân 
thật này: Hết thảy chúng sanh nên tin 
vào lời xưng tán công đức chẳng thể nghĩ 
bàn của kinh mà tất cả chư Phật đều hộ 
niệm. 

“Xá-lợi-phất! Các thế giới về phương 
tây có chư Phật như: Phật Vô Lượng Thọ, 
' Tướng lưỡi rộng dài: Đức Phật trái qua vô số kiếp không nói lời luống dối, sai sự 

thật, nên được quả báo có tướng lưỡi rộng dài hơn tất cả chúng sanh. Khi chư Phật 
hiện tướng lưỡi rộng dài là muốn xác nhận lời nói chân thật không hề luống dối. 


45 


KINH A-DI-ĐÀ 


Phật Vô Lượng Tướng, Phật Vô Lượng 
Tràng, Phật Đại Quang, Phật Đại Minh, 
Phật Bảo Tướng, Phật Tịnh Quang..., vô 
số chư Phật như vậy, mỗi vị đều từ cõi 
nước của mình, hiện tướng lưỡi rộng dài 
bao trùm ba ngàn đại thiên thế giới, nói 
ra lời chân thật này: Hết thảy chúng sanh 
nên tin vào lời xưng tán công đức chẳng 
thể nghĩ bàn của kinh mà tất cả chư Phật 
đều hộ niệm. 

“Xá-lợi-phất! Các thế giới về phương 
bắc có chư Phật như: Phật Diệm Kiên, 
Phật Tối Thắng Âm, Phật Nan Trở, Phật 
Nhật Sanh, Phật Võng Minh..., vô số chư 
Phật như vậy, mỗi vị đều từ cõi nước của 
mình, hiện tướng lưỡi rộng dài bao trùm 
ba ngàn đại thiên thế giới, nói ra lời chân 
thật này: Hết thảy chúng sanh nên tin 
vào lời xưng tán công đức chẳng thể nghĩ 
bàn của kinh mà tất cả chư Phật đều hộ 


niệm. 


46 


PHẦN DỊCH NGHĨA 


“Xá-lợi-phất! Các thế giới về phương 
dưới có chư Phật như: Phật Sư Tư, Phật 
Danh Văn, Phật Danh Quang, Phật Đạt- 
ma, Phật Pháp Tràng, Phật Trì Pháp..., 
vô số chư Phật như vậy, mỗi vị đều từ 
cõi nước của mình, hiện tướng lưỡi rộng 
dài bao trùm ba ngàn đại thiên thế giới, 
nói ra lời chân thật này: Hết thảy chúng 
sanh nên tin vào lời xưng tán công đức 
chẳng thể nghĩ bàn của kinh mà tất cả 
chư Phật đều hộ niệm. 

“Xá-lợi-phất! Các thế giới về phương 
trên có chư Phật như: Phật Phạm Âm, 
Phật Tú Vương, Phật Hương Thượng, Phật 
Hương Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật 
Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân, Phật Ta- 
la Thọ Vương, Phật Bảo Hoa Đức, Phật 
Kiến Nhất Thiết Nghĩa, Phật Như Tu-di 
Sơn..., vô số chư Phật như vậy, mỗi vị đều 
từ cõi nước của mình, hiện tướng lưỡi 
rộng dài bao trùm ba ngàn đại thiên thế 
giới, nói ra lời chân thật này: Hết thảy 


47 


KINH A-DI-ĐÀ 


chúng sanh nên tỉn vào lời xưng tán công 
đức chẳng thể nghĩ bàn của kinh mà tất 
cả chư Phật đều hộ niệm. 

“Xá-lợi-phất! Ý ông nghĩ sao? Vì sao 
kinh này được gọi là: Tất cả chư Phật 
đều hộ niệm? 

“Xá-lợi-phất! Nếu những kẻ nam, 
người nữ có lòng lành, nghe được kinh 
này mà thọ trì, cũng như nghe danh hiệu 
chư Phật, thì những kẻ nam, người nữ có 
lòng lành ấy liền được tất cả chư Phật 
hộ niệm, thảy đều được địa vị không còn 
thối chuyển đối với quả vị Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. 

“Xá-lợi-phất! Vì vậy mọi người nên 
tin theo lời ta và chư Phật đã nói. 

“Xá-lợi-phất! Như có người nào trước 
đã phát nguyện, hoặc nay mới phát 
nguyện, hoặc sau này sẽ phát nguyện 
sanh về cõi Phật A-di-đà, thì những 
người ấy đều được địa vị không còn thối 


48 


PHẦN DỊCH NGHĨA 


chuyển đối với quả vị Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác. Những người ấy hoặc 
đã được sanh, hoặc nay được sanh, hoặc 
sau này sẽ được sanh về cõi ấy. 
“Xá-lợi-phất! Vậy nên những kẻ nam, 
người nữ có lòng lành, nếu có đức tin, 
nên phát nguyện sanh về cõi ấy. 
“Xá-lợi-phất! Như nay ta xưng tán 
công đức không thể nghĩ bàn của chư 
Phật. Tất cả chư Phật cũng đều xưng 
tán công đức không thể nghĩ bàn của ta, 
nói ra lời này: Phật Thích-ca Mâu-ni làm 
được việc rất khó khăn ít có. Từ trong cõi 
Ta-bà là cõi ác có năm thứ uế trược như: 
kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, 
chúng sanh trược, mạng trược, mà thành 
đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, 
vì chúng sanh mà thuyết dạy pháp môn 
khó tin nhận nhất trong thế gian này. 
“Xá-lợi-phất! Nên biết rằng, ta ở 
trong cõi đời xấu ác có năm thứ uế trược, 


49 


KINH A-DI-ĐÀ 


làm nên việc khó khăn, đạt được quả Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, vì tất cả 
thế gian thuyết dạy pháp môn khó tin 
nhận này, thật là một điều rất khó lắm 
thay!” 

Phật thuyết kinh này xong, Xá-lợi- 
phất cùng với chư tỳ-kheo, hết thảy thế 
gian, trời, người, a-tu-la.. nghe Phật 
thuyết dạy đều vui mừng tin nhận, lễ bái 
lui về. 


PHẬT THUYẾT KINH A-DI-ĐÀ 





50 


NỘI DUNG 


Nghỉ thức khai kinh 
PHẦN DỊCH ÂM....... 


PHẦN DỊCH NGHĨA 


51 


